TỎA SÁNG ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỎN” 


kừ _ 


NỘI DUNG CHÍNH 


Truyền thống 


Säc màu cơ sở 


Đoän viên thanh niên thăm tặng quà gia đình chính sách 


Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng 
dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tẾ cao cả, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có biết bao người con của nhân dân ta đã 
anh dũng hy sinh, cống hiễn xương máu, sức lực, tài sản và trí tuệ cho đất nước. 
Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, hàng triệu người con 
ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh hoặc công hiến một phần thân thể của mình cho 
sự nghiệp cao cả của dân tộc, hàng trăm nghìn người vợ, người mẹ đã hiến 
dâng người chồng và nhiều người con cho Tổ quốc. 

Đề đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả 
nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, ngày I6 tháng 2 năm 1947, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bồng thương tật 
và fiển tuất tử sĩ”; từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước ta. Ngày 27/7/1947 đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội 
Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoản Thanh niên cứu quốc, Cục Chính trị Quân 
đội Quốc gia Việt Nam, Nha thông tin, tuyên truyền và một số địa phương đã 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


TỎA SÁNG ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỎN” 


họp tại Đại Từ (8ắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ, và thực hiện 
Chỉ thị của Hồ Chủ tịch chọn một ngày làm ngày “?#zơng binh”. Sau khi cân 
nhắc về nhiều mặt, Hội nghị nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27/7/1947 làm 
ngày “?hương bình toàn quốc ”. Chiều 27/7/1947, một cuộc mít tỉnh quan trọng tô 
chức tại huyện Đại Từ (ð8ắc Thái) có 2000 người tham gia. Ban Tổ chức ngày 
“thương bình toàn quốc” đã trịnh trọng đọc thư của Hồ Chủ tịch. Trong thư 
Người cho biết đã ủng hộ một chiếc áo lụa của Hội Phụ nữ gửi biếu Người, một 
tháng lương và một bữa ăn trưa của nhân viên trong Phủ Chủ tịch. Từ năm 1947, 
ngày “Tương binh ” đã được tô chức trọng thể thường kỳ hăng năm. 

Sau 9 năm kháng chiến, ngày 31 tháng 12 năm 1954 Bác Hồ đã đến làm lễ 
đặt vòng hoa ở Đài Liệt sĩ Ba Đình Hà Nội. Trong diễn từ tại buổi lễ, Người viẾt: 
"Hỡi các liệt sĩ. Ngày mai là năm mới, là ngày đồng bào và bộ đội mừng Chính 
phủ về Thủ đô. Trong lúc cả nước vui mừng thì mọi người đều thương tiếc các 
liệt sĩ đã hy sinh vì T Ủ) quốc, vì dân tộc. Tôi thay mặt nhân dân, Chính phủ và bộ 
đội kính cẩn nghiêng mình trước lĩnh hôn bất diệt của các liệt sĩ... Một nén 
hương thanh. Vài lời an ti". 

Với quan điểm khoa học và đây tinh thần lạc quan "vn nhưng không phế", 
Bác khuyên anh em thương binh: “K?¿ đã khôi phục sức khoẻ phải hăng hải tham 
gia công tác sản xuất để trở nên người công dân kiểu mẫu. Bác chúc các gia đình 
liệt sĩ trở thành những "gia đình cách mạng gương mẫu". 

Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương bình 
toàn quốc ” thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” đề thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, 
đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và các thế hệ người Việt 
Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc 
và hạnh phúc của nhân dân. Trước lúc đi xa, trong bản “D¿¡ C”úc ” Người không 
quyên căn dặn “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu 
của mình (cán bộ, bình sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong.. .) Đảng, 
Chính phủ và đông bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên Ôn, 
đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dân 
dân ' 'tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) 
cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghỉ sự hy sinh anh dùng của các liệt sĩ, để 
đời đời giáo dục tĩnh thân yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha, mẹ, vợ con 
(của thương bình và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyên 
địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyển xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) 
phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ đói rét”. 

Thực hiện tư tưởng của Bác, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành, bỗ sung, sửa 
đổi nhiều văn bản pháp luật ưu đãi đối với người có công, khắc phục một số bất 
hợp lý, giải quyết một khối lượng lớn công việc do hậu quả của chiến tranh để 
lại, hình thành một hệ thống văn bản pháp quy có hiệu lực thực hiện thống nhất 


Tài liệu 


CÔ) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


TỎA SÁNG ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỎN” 


trong cả nước. Cùng với sự đôi mới của đất nước khi thực hiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, công tác ưu đãi người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước 
ta đặc biệt quan tâm. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục ghi nhận: "7c 
hiện tiễn bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. 
Huy động mọi nguôn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vát 
chất, tỉnh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng ". 

Vấn đề ưu đãi người và gia đình có công với cách mạng đã trở thành 
nguyên tắc Hiến định và được ghi nhận trang trọng tại Điều 67 của Hiến pháp 
năm 1992: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ được hưởng các chính sách 
u đãi của Nhà nước. Thương bình được tạo điễu kiện phục hôi chức năng lao 
động, có việc làm phù hợp với sức khoẻ và đời sống ổn định. Những người và gia 
đình có công với nước được khen thưởng, chăm sóc”. Đến Hiến pháp sửa đôi 
năm 2013 quy định: “Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính 
sách ưu đãi đối với người có công với nước”. Đây là điểm tiễn bộ rất đáng ghi 
nhận so với Hiến pháp năm 1992, thể hiện truyền thống nhân văn cao đẹp của 


dần tộc ta. r 2 s MIỆ M NGÀY TRƯỜNG nu IỆ ti 


CHAM 10 NGIƯI VÀ In ĐÌNH CÓ CÓYWwG 
LÀ TÌNH CÁM UAÁ THÁCĐH NHIỆM CA TOÁM XÃ HỘI 


69 năm trôi qua, đạo lý “uống nước nhơ nguôn”, “đên ơn đáp nghĩa” 
của dân tộc ta càng được thắp sáng trong tâm trí mỗi người Việt Nam yêu nước, 
trở thành phong trào của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối 
với gia đình liệt sĩ, thương binh và các đối tượng chính sách. Các tầng lớp nhân 
dân trong cả nước, từ các cháu thiếu niên, nhi đồng đến nØƯỜI cao tuổi; từ các 
đơn vị, các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế: từ các cơ quan trường học, 
bệnh viện đến các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo xa xôi...đều có 
những việc làm nghĩa tình, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh những người đã hy 
sinh xương máu hoặc một phần cơ thể cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh 
phúc của nhân dân. 

Giữa những ngày “7háng Bảy trí ân”, Tô quốc ta, nhân dân ta đời đời 
nhớ ơn và ghi sâu công lao to lớn của các liệt sĩ, thương bình, những người có 
công với nước trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam thân yêu. 

(Theo Đại biểu nhân dân) 


\ Tài liệu 
& SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nhiệt huyết cần đi đôi với tỉnh táo 


Những chuyện “bất thường” 

Liên tiếp các ngày nghỉ cuối tuân gần đây, các đối tượng xấu “phát động” 
những chương trình được gọi là “xuống đường vì môi trường”, “chọn cá không 
chọn thép”. Trên nhiều trang mạng xã hội, những người này tung ra những 
chương trình đầy lời dụ dẫn ma mị, lừa phỉnh người dân, hô hào một cuộc “tổng 
biểu tình”, “xuống đường bảo vệ môi trường biển Việt Nam, bảo vệ sự sống cho 
chính chúng ta và gia đình”... Những âm mưu, luận điệu ấy không dừng ở 
chuyện môi trường mà còn dân “bẻ lái” sang nhằm vào cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
cùng một số sự kiện khác. Họ hô hào, kích động tuần hành gắn với phản đối, tây 
chay bầu cử. Đây đó, còn có cả những “khuyến nghị” đòi môi trường sạch, “bầu 
cử minh bạch” bằng các tâm thư gửi ra nước ngoài, thỉnh cầu các nguyên thủ, 
nghỊ sĩ nước ngoài... 


Việt Nam là một quốc gia biển, mỗi ngày có hơn 2 triệu người dân làm ăn 
trên biển. Trước sự cố môi trường nghiêm trọng lần đầu xảy ra, lẽ đương nhiên 
những người dân yêu nước, yêu lao động, yêu môi trường phải bày tỏ sự lo lăng, 
bất an. Sự bức xúc, nghi ngờ, thái độ phản ứng gay gắt trước những sai phạm 
trong xả thải công nghiệp cũng là chính đáng. Thế nên, không phải không có 
những người suy nghĩ giản đơn rằng việc tuần hành, xuống đường vì môi trường 
là điều nên làm. 

Song nếu nhìn rộng hơn, nghĩ sâu hơn thì những gì mới diễn ra không đơn 
giản như vậy. Trước hết hãy xem những người kêu gọi xuống đường nói gì, làm 
gì? Nếu vì môi trường thực sự thì tại sao phải đưa ra những khẩu hiệu như: “Cá 
cần nước sạch, dân cần minh bạch”, “dân cần chính quyền sạch”, “Hãy hành 
động trước khi mất nước”... Trắng trợn hơn, họ đồ lỗi câu chuyện môi trường là 
do thể chế, do sự lãnh đạo của Đảng; bịa đặt chính quyền “+m lặng” trước hiểm 
họa, bao che lợi ích nước ngoài. Câu chuyện cá chết đã được lái sang vẫn đề 
chính trị một cách đầy thâm hiểm mà mục đích không có gì khác là nhằm gây 
hoang mang, chia rẽ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà 
nước. Những cuộc tụ tập dưới khẩu hiệu “vì môi trường” đã bị nhuỗm màu 
bởi những mưu đồ đen tối. 

Hãy cảnh giác 

Nhân đây, cũng phải nhắc lại sự việc mới là Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công 
an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, đấu tranh, khai thác 2 đối tượng có hành vi thu 
thập thông tin, hình ảnh đề tán phát trên internet nhằm kích động người dân tuần 


NnG Tài liệu 
ø) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nhiệt huyết cần đi đôi với tỉnh táo 


Trong đó, đối tượng Trương Minh Tam, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà 
Nội khai nhận, đã tham gia phong trào "Con đường Việt Nam”, thường thu thập 
thông tin các vụ việc "nhạy cảm" về chính trị để tán phát trên facebook "Con 
đường Việt Nam”. Thực hiện chỉ đạo của số kẻ cầm đầu phong trào "Con đường 
Việt Nam", chiều 26-4-2016, Trương Minh Tam vào khu công nghiệp Formosa, 
Hà Tĩnh quay phim, chụp hình, phỏng vấn làm phóng sự, tán phát lên các trang 
mạng xấu để kích động người dân tụ tập, tuần hành. Tam còn khai thường xuyên 
được "Con đường Việt Nam" hỗ trợ, trả lương để hoạt động. Ngoài Tam, đỗi 
tượng Chu Mạnh Sơn trú ở Yên Thành, Nghệ An khi bị tạm giữ cũng khai nhận, 
Sơn được nhiều cá nhân, tổ chức phản động trong ngoài nước liên hệ, trong đó tô 
chức phản động "Việt Tân” tại Mỹ lôi kéo; là thành viên nhóm "Việt Tân tương 
trợ” trên mạng xã hội facebook. Ngày 30-4-2016, Chu Mạnh Sơn cùng một SỐ 
đối tượng đón xe khách vào Quảng Bình thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng 
nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để tán phát trên các trang mạng phản động 
nhằm xuyên tạc, gây kích động. 

Đây không phải là lần đầu tiên âm mưu, thủ đoạn kích động tuần hành, tụ 
tập để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch bị phát hiện. Một báo 
cáo của cơ quan an ninh (Bộ Công an) cho biết: Từ năm 2005 đến nay, một số tổ 
chức NGO có liên quan trực tiếp tới dân chủ và “hoạt động lật đổ” như Quỹ Dân 
chủ quốc gia (NED), Viện Dân chủ quốc gia (IRI), Trung tâm đoản kết lao động 
quốc tế Mỹ (ACILS), Viện quốc tế Đảng cộng hòa... đã vào Việt Nam 
nhằm “dựng lên các nhóm chính trị, tổ chức dân sự, các phong trào nhằm tạo 
dựng lực lượng chính trị trước các cuộc bầu cử, chuẩn bị cho việc xuống đường, 
biểu tình, tổng đình công... gây sức ép với Đảng và Chính phủ, tiến tới thay đổi 
chế độ XHCN ở Việt Nam”. 

Theo cơ quan chức năng, tổ chức phản động Việt Tân và các tổ chức phản 
động khác từng đưa lực lượng từ Việt Nam sang Thái Lan, Ma-lai-xi-a huấn 
luyện về phương thức lật đổ theo kiểu “cách mạng màu”, “đấu tranh bất bạo 
động”. Ngay tại TP Hồ Chí Minh, chúng từng mở 4 khóa huấn luyện cho hàng 
chục trí thức, sinh viên, hình thành các nhóm và chi bộ “Việt Tân” từ trước năm 
2012. Trong đó, Hội dân oan chuyên móc nối, lôi kéo những người khiếu kiện, 
phát triển lực lượng ở các khu công nghiệp lớn. Các thế lực phản động cũng đã tổ 
chức nhiều đợt thu thập chữ ký vào thỉnh nguyện thư với qui mô lớn gửi chính 
quyền Mỹ. Từ sau Đại hội XI của Đảng, cơ quan công an đã thu được nhiều bằng 
chứng xác thực về âm mưu của Việt Tân và các tổ chức phản động lợi dụng các 


\ Tài liệu 
2 SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nhiệt huyết cần đi đôi với tỉnh táo 


cuộc biêu tình “phản đôi Trung Quôc” đê tập dượt “cách mạng sắc màu” ở Việt 
Nam. Thực tê đó cho thây môi người dân cân cảnh giác, không nên chủ quan, vô 
hình trung tiêp tay cho những âm mưu đen tôi ây. 


Những bài học chưa cũ 

Nhân việc các trang mạng đang liên tục kích động “tông biểu tình vì môi 
trường”, thiết nghĩ cần nhắc lại những gì đã diễn ra vào tháng 5-2014, sau sự kiện 
Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 9§1 vào hoạt động trong vùng đặc quyền 
kinh tế và thêm lục địa của nước ta. Thời điểm đó, lợi dụng sự bức xúc, lòng yêu 
nước của đồng bào cả nước, các tổ chức phản động đã lôi kéo người dân tụ tập, 
gây ra các cuộc tuần hành ở nhiều tỉnh, thành. Không dừng ở lại đó, dưới sự kích 
động của chúng, các cuộc tuần hành dần chuyên sang quá khích, đập phá tài sản, 
máy móc của các doanh nghiệp, thậm chí xảy ra nạn trộm cắp, hôi của. Đã xảy ra 
chết người, bị thương nhiều người, hàng trăm doanh nghiệp bị ảnh hưởng, hoạt 
động của một số doanh nghiệp bị gián đoạn, hàng nghìn lao động Việt Nam bị 
mắt việc làm. Số tiền bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp rất lớn, chỉ riêng 
hãng bảo hiểm PVI đã phải chị trả đến hàng triệu USD. Sự việc còn ảnh hưởng 
không nhỏ đến môi trường đầu tư, làm giảm dòng vốn FDI vào Việt Nam. Phải 
bằng nỗ lực, sự chủ động, tích cực của Đảng, Nhà nước ta trong việc tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp thiệt hại, tình hình mới ồn định trở lại. Các nhà 
đầu tư, các cơ quan ngoại giao và đại diện nhiều nước, vùng lãnh thổ: Hoa Kỳ, 
Singapore, Đài Loan... đã đánh giá cao cách xử lý tích cực, hiệu quả của Việt 
Nam. 

Sự việc còn để lại nhiều bài học cay đắng đối với không ít người do chủ 
quan, đơn giản hoặc mù quáng nghe lời kẻ xấu kích động mà “nhúng chàm”. Như 
ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, 10 thanh niên trẻ, tuổi từ 17 đến 29 khi bị 
kích động đã gây rối, đập phá tài sản tại KCX Linh Trung II; thậm chí dùng gạch, 
đá, bom xăng ném và dùng xe mô-tô đâm các chiến sĩ công an đang làm nhiệm 
vụ bị thương. Các đối tượng này đã bị xử phạt tù giam. Hay như tại Hà Tĩnh, 
sáng ngày 13-5-2014, các đối tượng Bùi Ngọc Cường (là công nhân nhà máy xử 
lý nước sạch thuộc Dự án Formosa, Khu kinh tẾ Vũng Áng) đã bàn bạc với 
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thương và Bùi Ngọc Oanh đi tuần hành. Các 
đối tượng này đã in băng rôn, khâu hiệu, dùng loa kích động đám đông tham gia 
tụ tập, gây rối trên công trường Formosa. 


\ Tài liệu 
2 SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


T2 


Nhiệt huyết cần đi đôi với tỉnh táo 


Mặc dù các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng đã giải thích, 
ngăn cản và yêu cầu giải tán, nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục 
gây mất trật tự trị an, làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền tại khu vực nói 
trên và còn có hành vi chống người thi hành công vụ. Sự việc đã khiến 3 công 
nhân nước ngoài thiệt mạng, hàng chục công nhân khác bị thương; nhiều vụ hôi 
của, trộm cấp xảy ra và nhiều công trình, nhà cửa, tài sản khác bị phá hủy. Sau 
đó, các đối tượng đã bị tòa án tuyên phạt 2 tội Gây rỗi trật tự công cộng và 
Chống người thi hành công vụ theo điều 245 và điều 275 Bộ luật hình sự. Nhiều 
đối tượng đã phải trải qua những ngày đây ăn năn, hối hận trong nhà giam. Đó là 
những câu chuyện đau lòng không thê lãng quên. 

Trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo người dân tụ tập, tuần hành hiện 
nay, chúng ta cần phải tỉnh táo, cảnh giác, đề cao trách nhiệm công dân, không 
tham gia, ủng hộ những lời kêu gỌI, tiếp tay cho kẻ xấu, làm mắt an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng làm phức tạp tình hình nhằm 
phá hoại cuộc bầu cử hoặc gây ra các sự cố gây rối, phá hoại như cách đây 2 
năm. 

Tin rằng, kết quả các cuộc điều tra, xác minh sự cô môi trường hiện đang 
được triển khai khẩn trương sẽ sớm được công bố cùng những giải pháp khắc 
phục triệt để, xử lý nghiêm minh. Điều quan trọng lúc này là sự chung tay của cả 
cộng đồng, cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, giúp ngư dân ổn định sản xuất; 
đồng thuận đề giữ ôn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên 
của mỗi người dân Việt Nam. 

Thay cho lời kết, chúng tôi xin được trích một đoạn trong bài viết của 
nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, được viết ngay sau khi xảy ra những vụ tuần 
hành, tụ tập gây rôi vào tháng 5-2014: “Sức mạnh dân tộc bị suy yêu chỉ có lợi 
cho những người muốn thấy một nước Việt Nam yếu và chia rẽ. Đó là chưa kế 
một sô kẻ mưu toan "đục nước béo cò”, lợi dụng nhiệt huyết của các tầng lớp 
nhân dân để phục vụ cho những tính toán riêng của họ. Nói tóm lại, tình hình 
càng phức tạp chúng ta càng cần phải vận dụng nhuần nhuyễn những truyền 
thống, những bài học lớn đã thu lượm được trong suốt chiều dài lịch sử từ ngày 
Nhà nước Việt Nam mới ra đời đến nay. Dũng khí cần song hành với mưu lược, 
nhiệt huyết cần đi đôi với sự tỉnh táo, có trái tim nóng chưa đủ, mà cần có cái đầu 
lạnh”. 

(Nguyễn Minh) 


Tài liệu 


bà) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


TRI ÂN - TRÁCH NHIỆM, NGHĨA TÌNH 


Chính sách ưu đãi NCC luôn có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách 
an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều nghị quyết, sắc lệnh, pháp lệnh, 
chỉ thị, thông tư... của Đảng, Nhà nước, Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội, 
Bộ Quốc phòng... về công tác thương binh, liệt sĩ, chăm lo NCC với cách mạng 
được ban hành, đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 
giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với NCC. Sự quan tâm chăm lo đó là 
nhân tố quan trọng động viên, khích lệ tình thần và góp phần bảo đảm, cải thiện 
đời sống cho NCC và gia đình có công với cách mạng. 

& mw^Y < TC 42 


Ảnh minh họa 


Cùng với các chủ trương, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, công 
tác chăm sóc NCC những năm qua còn huy động được tiềm năng to lớn của cộng 
đồng. Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã phát triển 
thành 5 chương trình: Nhà tình nghĩa; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; số tiết kiệm tình 
nghĩa; chăm sóc thương binh nặng, bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ mồ 


8 4 Tài liệu 
& SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


THÁNG 7 
2016 


TRI ÂN - TRÁCH NHIỆM, NGHĨA TÌNH 


CÔI; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế-xã 
hội đất nước còn nhiều khó khăn, song nguồn kinh phí của Nhà nước để thực 
hiện các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng vẫn được quan tâm bảo đảm và 
tăng dần hằng năm. 

Cùng với thành quả đạt được, chúng ta cũng thăng thắn nhìn nhận, công 
tác chăm sóc NCC vẫn còn những tôn tại, hạn chế, như: Một số chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ nhà ở, việc làm cho NCC chưa đáp ứng được nhu cầu; việc tìm kiếm, 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin chưa đáp ứng được mong 
mỏi của thân nhân liệt sĩ; một bộ phận nhỏ NCC vẫn chưa được xác nhận nên 
chưa được thụ hưởng các chế độ ưu đãi.. 

Để công tác “Đên ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu 
rộng hơn, trước hết cần đây mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách 
đối với NCC theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng và Chỉ thị 
số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính 
sách NCC với cách mạng. Các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị chủ 
động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều 
nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đồng thời chủ động phối hợp rà soát, 
giải quyết những vướng mắc, tồn đọng sau chiến tranh; tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NCC với cách mạng, bảo đảm 
chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. 

Cùng với thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, 
Nhà nước đối với NCC, việc đây mạnh hơn nữa chủ trương xã hội hóa, phát huy 
sức mạnh tổng hợp của các câp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, huy 
động nhiều nguồn lực chăm sóc NCC có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, cần 
linh hoạt, sáng tạo trong việc vận động, huy động và tô chức thực hiện các phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc toàn diện NCC phù hợp với thực tế địa 
phương và hoàn cảnh của từng đối tượng. 

Chung tay góp sức chăm lo chu đáo NCC với cách mạng không chỉ là 
nhiệm VỤ của các cơ quan, bộ, ngành chức năng, mà là trách nhiệm, nghĩa tình 
của mỗi người, mỗi tô chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội, qua đó góp phần 
nhân lên nét đẹp truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 
nghĩa” của dân tộc, đồng thời thê hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình tri ân, tình 
cảm trân trọng, biết ơn của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến, hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 


(Tiến Minh) 


Tài liệu 


b>) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


THÔNG'TIN 


“ THỜI sỰ 


Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 


Với chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn mình đô 
th”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 diễn ra từ 01/6 đến 31/8/2016 và 
chọn tháng 7/2016 là “Tháng cao điểm của Chiến dịch”. Sau Lễ ra quân triển 
khai Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước tích cực, xung kích thực 
hiện nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ 
cả nước. Sau 1 tháng triển khai, một số kết quả như sau: 


* Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

- Chương trình diễn ra cao điểm từ ngày 28/6 đến ngày 05/7/2016. Có 
63/63 tỉnh, thành đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ 
trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 
tuyên sinh đại học, cao đăng năm 2016. 

- Tính đến hết ngày 01/7/2016, cả nước thành lập được 1.984 đội hình 
thanh niên tình nguyện “7iép sức mùa thi ” với 74.499 tình nguyện viên tham 81A; 
hỗ trợ 15. 000 áo thun, 15.000 mũ, 710 dù che cho tình nguyện viên, 30. 000 câm 
nang tư vấn, 8.000 thùng nước uông; cung cấp 72.223 suất ăn giá rẻ, miễn phí; 
giới thiệu 76.365 nhà trọ giá rẻ, miễn phí; tặng 72.072 cẩm nang, bản đồ, 30.094 
vé xe buýt miễn phí và 4,1 tỷ đồng cho công tác tổ chức chương trình. 

* Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” 

Theo thống kê của 21/67 đơn vị gửi báo cáo về chiến dịch sinh viên tình 
nguyện “Ä⁄ùa hè xanh ”, kết quả triển khai chiến dịch như sau: 

- Tuần 3 (18/6-24/6/2016): có 347 đội hình với 30.801 thanh niên tình 
nguyện của 125 trường cao đăng, đại học, 63 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ 
trung cấp tham gia thực hiện các hoạt động “Mùa hè xanh” tại 1.680 xã, phường, 
thị trấn. 

- Tuân 4 (25/6- 01/7/2016): có 701 đội hình, 23.253 thanh niên tình nguyện 
của 92 trường cao đăng, đại học, 24 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ trung câp 
tham gia thực hiện các hoạt động “M⁄ùa hè xanh” tại 988 xã, phường, thị trấn. 

* Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” 

Theo thống kê của 25/63 đơn vị gửi báo cáo về chiến dịch tình nguyện 
“Hoa phượng đỏ ”, kết quả triển khai chiến dịch như sau: 

- Tuần 3 (18/6-24/6/2016): có 419 đội hình “Hoa phượng đỏ” với 26.158 
học sinh của 344 trường THPT, Trung tâm GDTX tham gia. 

- Tuần 4 (25/6-01/7/2016): có 552 đội hình với 19.704 học sinh của 472 
trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia. 

sợ x) Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


THÔNG'*TIN 


THỜI SỰ 


Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 


* Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hông” 

- Theo thống kê của 19/65 đơn vị gửi báo cáo về chiến dịch tình nguyện 
“Kỳ nghỉ hông ”, kết quả triển khai chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng ” như sau: 

- Tuần 3 (18/6-24/6/2016): có 220 đội hình với 6.788 thanh niên tham gia 
thực hiện. 

- Tuần 4 (25/6-01/7/2016): có 337 đội hình với 8.608 thanh niên tình 
nguyện tham gia thực hiện; 38/65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi đăng ký 
thực hiện các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hông”; có 36/65 
đơn vị gửi đăng ký triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện ”. 


* Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” 

Theo thống kê của 18/67 đơn vị gửi báo cáo về chiến dịch tình nguyện 
“Hành quân xanh”, kết quả triên khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh ” 
như sau: 

- Tuần 3 (18/6 - 24/6/2016): có 139 đội hình với 7.027 thanh niên tình 
nguyện tham gia thực hiện các hoạt động “Hành quân xanh ”. 

- Tuần 4 (25/6 - 01/7/2016): có 280 đội hình, 15.851 thanh niên tình 
nguyện tham gia thực hiện các hoạt động “Hành quân xanh ”. 

* Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” giai đoạn 2 

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” giai đoạn 2 do Trung tâm Tình nguyện 
quốc gia - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm tin tức VTV24 - Đài 
Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện sẽ được thực hiện từ tháng 6/2016 đến 
tháng 6/2019 tại 28 tỉnh, thành ven biến. 

Trong ngày phát động cấp toàn quốc Chiến dịch (ngày 19/6/2016), cả nước 
có 17.490 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và 8.767 bộ đội biên phòng 
tham gia thu đọn 627 km bờ biển; tặng 100 thùng rác, 3.920 suất quà trị giá gần 
2,2 tỷ đồng cho 3.820 học sinh và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. 

c1 l& Tài liệu 
ỏ 
s7 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


THÔNG'TIN 


THỜI SỰ 


Tăng cường đảm bảo an toàn cho các đội hình thực hiện 
chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 


Thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016; 
nhăm tăng cường bảo đảm an toàn cho các đội hình thanh niên, sinh viên tình 
nguyện tham gia thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016, Ban Bí 
thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoản trực thuộc nghiêm túc 
triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Rà soát các đội hình thanh niên tình nguyện đang hoạt động tại địa 
phương: năm rõ số lượng, thành phần, thời gian, địa bàn, nội dung và phương 
thức hoạt động của các đội hình. 

2. Báo cáo cấp ủy, chính quyền về các hoạt động tình nguyện; chỉ đạo 
Đoàn Thanh niên địa phương phối hợp với tô chức Đoàn nơi cử các đội hình đi 
tình nguyện, giữ mối liên hệ chặt chẽ với người phụ trách, quán triệt các tình 
nguyện viên nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật trong quá trình tình nguyện để 
tránh những tai nạn đáng tiếc có thê Xây Ta. 

3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho các đội hình tình 
nguyện, trong đó tập trung: an toàn giao thông khi đi lại, không sinh hoạt ở các 
địa điểm nguy hiểm: gần sông, suối, ao, hồ, vách núi... và trong điều kiện thời 
tiết xấu (mưa giông, lũ quét...). 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 
triển khai thực hiện các nội dung trên. 


(Theo Công văn Số 7599 -CV/TWĐTN-TNTH ngày 04/7/2016 của Ban Bí thư TW Đoàn) 


\ Tài liệu 
& SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


__—— 
THONG"*TIN 


THỜI SỰ 


NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
THÁNG 7/2016 


- Tiếp tục triển khai các nội dung Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 


- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Lễ thắp nến tri ân nhân dịp 69 năm Ngày thương 
binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2016 


« Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 4 và Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt 
Nam lân thứ Š khóa VỊI (Khánh Hòa) 


- Tổ chức Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần 7, khóa VII (Hà Nội) 


‹ Hội nghị tổng kết cán bộ Đoàn trường học năm học 2015 - 2016 (Cần Thơ) 


» Tô chức Hội nghị tông kêt công tác Đội và phong trào thiêu nhi năm học 2015 - 
2016; triên khai chương trình năm học 2016 - 2017; triên khai kê hoạch thực hiện chỉ 
thị 42 của Đội TNTP Hô Chí Minh (Cân Thơ 


- Tổng kết 15 năm và năm 2016 tổ chức Chương trình “7ïếp sức mùa thí” (Tp Hồ Chí 
Minh) 


« Hội nghị Ban thư ký, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên năm 
học 2015 - 2016 (Cân Thơ) 


- Tổ chức Liên hoan phụ trách Sao giỏi toàn quốc lần thứ II (Cần Thơ) 


° Phát động cuộc thị việt “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyên biên, hải đảo Việt Nam ” (Hà Nội) 


» Phát động giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2016 (Hà Nội) 


í 
4 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Đề thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, 
kích động chông phá 


Các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị... luôn triệt để lợi dụng 
đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khăng định 
mình... của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ 
còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống 
thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, họ cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong 
công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lỗi sống 
thực dụng, đòi xét lại quá khứ..., để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham 
gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chỗng đ đối TH quyên. 


Tiến trình lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, hơn 86 năm 
qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và hơn 85 năm, từ khi Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập (26-3-1931) đến nay, thanh niên Việt 
Nam luôn kiên định phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
Thanh niên có vai trò rất quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất 
nước; luôn trọn niềm tin với Đảng, trân trọng, bảo vệ và tiếp nôi xứng đáng 
truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, của thế hệ cha anh; nêu cao lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức, trách nhiệm, nhiệt huyết xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc XHCN. 

14 


THÁNG 7 
2016 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


A%ộẶẽŠšŠ°Š°ŠễŠẰ] 
Để thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, 
kích động chông phá 


Từ năm 1925, tổ chức cách mạng Việt Nam đầu tiên có xu hướng cộng sản 
ra đời với tên gọi: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, với 9 hội viên, cũng là 
những thanh niên Việt Nam đầu tiên, góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của 
Đảng ta vào năm 1930. Trong các phong trào cách mạng trước năm 1945, nhiều 
thanh niên Việt Nam được giác ngộ cách mạng đã tự nguyện gia nhập, hoặc làm 
cán bộ chỉ huy lực lượng Thanh niên phản đế, các đội tự vệ, du kích, Mặt trận 
Việt Minh... để tham gia đấu tranh giành chính quyền. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, hàng triệu thanh niên 
là lực lượng chủ yếu tham gia bộ đội, dân quân, du kích chiến đấu, cùng với hàng 
vạn thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu, xung kích xây dựng các tuyến 
đường giao thông huyết mạch, vận chuyên vũ khí, lương thực, quân trang, quân 
dụng cho các chiến dịch... Đất nước thống nhất, thanh niên tiếp tục là lực lượng 
đông đảo, xung kích tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; sáng tạo, công hiến 
hết mình cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần to lớn 
phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, thống nhất 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Thực tiễn trên là kết quả của mối quan hệ tương tác, biện chứng giữa Đảng 
với thanh niên và thanh niên với Đảng, vừa khăng định sự khác biệt về bản chất 
giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên tư sản; đồng thời thể hiện rõ sự tôi 
luyện, trưởng thành không ngừng về bản lĩnh và trí tuệ của lớp lớp thế hệ trẻ Việt 
Nam qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai 
của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh 
niên”. Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng xác định: Thanh niên là rường cột của nước 
nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm 
trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo 
phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ôn định và 
phát triển vững bền của đất nước. Trong mỗi nhiệm vụ chiến lược của đất nước, 
nhất là trước những biến động, đòi hỏi từ tình hình an nỉnh chính trị trong nước 
và thế giới, Đảng ta luôn vững vàng, kiên định những vẫn đề có tính nguyên tắc, 
sáng suốt đề ra đường lối, chính sách đúng đắn, huy động tối đa sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hướng vào mục tiêu cao cả; đồng thời Đảng luôn 
là chỗ dựa chính trị tinh thần vững chắc, hướng dẫn, động viên thanh niên phát 
huy mạnh mẽ tài năng, sức lực công hiến cho Tổ quốc và nhân dân. 


\ Tài liệu 
ệ? SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


T2 


Đề thanh niên ïItiôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, 
kích động chống phá 


Được sự quan tâm chăm lo, dìu dắt của Đảng, Nhà nước, được tô chức 
Đoàn các cấp tuyên truyền, vận động, tập hợp tham gia các đợt sinh hoạt chính 
trị, các phong trào hành động..., phần lớn thanh niên Việt Nam luôn đề cao nhận 
thức và trách nhiệm, tự nguyện phần đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tích 
cực tham gia xây dựng Đảng; thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn trước các sự 
kiện chính trị trong nước và diễn biến tình hình khu vực, thế giới. Nhiều đoàn 
viên, thanh niên chủ động, thăng thắn đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù 
địch, phê phán mọi biểu hiện nhận thức, hạn chế lệch lạc và hành vi tiêu cực, góp 
phân đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “tự diễn 
biến”, “tự chuyên hóa” của các thế lực thù địch. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, theo đánh giá 
tại các văn kiện của Đảng và của Đoàn thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
của Đoàn chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; công tác 
tuyên truyền, định hướng lý tưởng, giáo dục đạo đức lỗi sống chưa thường xuyên. 
Công tác năm, định hướng tư tưởng thanh niên, có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc 
giáo dục, ngăn ngừa và đấu tranh với những tác động, lôi kéo thanh niên của các 
thế lực thù địch, sự truyền bá lối sống ngoại lai không phù hợp với truyền thông 
văn hóa dân tộc còn những bất cập, yếu kém. Một bộ phận thanh niên có biểu 
hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị 
đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm... Những bất cập, hạn chế trên đã và đang 
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên; rộng hơn có thê ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là làm 
cho một bộ phận thanh niên không còn thiết tha đến với tô chức đoàn, thậm chí 
đứng ngoài các phong trào của tuổi trẻ. 

Thực tế tại Liên Xô (trước đây), vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ 
trước, do những biến động về chính trị, Đảng Cộng sản đã dần đánh mất vai trò 
lãnh đạo đất nước, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản, cùng sự chống phá của 
các thế lực ở trong và ngoài nước, nên thời điểm trước khi Liên Xô sụp đồ, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Côm-xô-môn đã không còn là tổ chức chính trị-đội hậu bị 
của Đảng Cộng sản Liên Xô; dần phát triển thành hiệp hội của các doanh nghiệp 
và sớm bị suy thoái, chuyển hóa về tư tưởng chính trị, tiếp đó chính thức “biến 
mất” khỏi vũ đài chính trị của đất nước. Đội thiếu niên và nhi đồng cũng cùng 
chung số phận; thanh thiếu niên bị mất phương hướng, “phi chính trị hóa” theo 
đúng kịch bản và âm mưu của các thế lực thù địch. 


Tài liệu 


bà) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Đề thanh niên ïItiôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, 
kích động chống phá 


Trước, trong và sau Đại hội XI của Đảng, cũng như cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trước những diễn 
biến phức tạp trên Biển Đông, sự cô ô nhiễm môi trường ở địa bàn ven biển miền 
Trung..., do nhận thức có mặt còn hạn chế, lại bị các thế lực thù địch, phản động 
và đối tượng xấu dụ đỗ, lôi kéo, kích động, nên một số ít thanh niên đã tham gia 
vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự.. 

Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin, 
tuyệt đại bộ phận thanh niên Việt Nam đều nhận thức rõ tình hình và những mưu 
đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chúng đã và 
đang ra sức lôi kéo, tập hợp thanh niên cho những mưu đồ đen tối. Có thời điểm, 
một bộ phận quần chúng nhân dân không khỏi băn khoăn, lo lắng về “sức đề 
kháng”, khả năng “miễn dịch” của thanh niên trước những sóng gió, biến động 
chính trị trên thế giới và khu vực, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn chống phá 
quyết liệt, thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhằm lôi kéo, xúi giục thanh niên 
chống đối chính trị, nhất là ở địa bàn nhạy cảm, phức tạp. 

Tình hình đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn các cấp, nhất là 
ở cơ sở cần quan tâm đôi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức 
công tác thanh niên, trọng tâm là: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục 
chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu 
nước, xây dựng đạo đức, lỗi sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh 
chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ” - như văn kiện Đại hội XII của 
Đảng đã chỉ rõ. Các cấp ủy Đảng, chính quyên cần tiếp tục chăm lo, quan tâm 
hơn nữa thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. 

Cùng với đó, cần thường xuyên coi trọng giáo dục ý thức cảnh giác cách 
mạng đề thanh niên biết nhận diện, đề phòng và tránh xa những cám dỗ vật chất, 
văn hóa tầm thường, văn hóa ngoại lai xâu độc, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tô 
chức Đoàn, không mắc vào bẩy “ phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Đặc 
biệt, cần thăng thăn, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm 
mưu, thủ đoạn lôi kéo, xúi giục thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ 
XHCN, góp phần cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách 
mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện 
thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”, vững 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

(Trần Văn Kùn-QĐND) 


Tài liệu 


b>) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


